


Chương 95: Tiểu bình mất linh



 
Dịch giả: loki1994 

 

Hàn Lập không có đem ngọc giản trong tay cất đi mà đem đặt lại cạnh thi hài của Lạc Mông. 

 

Y dù sao cũng đã từng là Tổ thần của Ô Mông đảo, măc dù đã chết do kiếp nạn của hắn đã tới, nhưng cuối cùng cũng để lại di ngôn, còn về phần kia…, bởi vì trong tộc không có bất kì tu sĩ Đại Thừa nào mà y cố ý không cho tộc nhân biết, dùng kế này để hoãn bình, rốt cuộc cũng không xác định được. 

 

Bất quá, tại di ngôn cũng đã đề cập, nếu như ngày sau thật sự có tộc nhân có thể Độ kiếp thành công, lấy những tài liệu mà y lưu lại để luyện chế Địa Chích hóa thân, trở thành Tổ Thần mới của Ô Mông đảo, tiếp tục che chở tộc nhân về sau. 

 

Tuy nói đại đạo vô tình, nhưng loại tu luyện lấy huyết mạch hậu nhân cung cấp tín niệm làm căn cơ Tổ Thần trong con đường tu luyện Địa Tiên, so với con đường tu tiên bình thường thì có thêm một chút vướng bận, cũng như vài phần Yên Hóa khí ở nhân gian. 

 

“Lạc Mông đạo hữu, mặc dù ta không thể trở thành Tổ thần mới của Ô Mông đảo, nhưng nếu ta đủ khả năng, thì sẽ chú ý để bảo vệ tộc nhân của ngươi một chút. Những tài liệu này của ngươi xem như là thù lao cho ta.” Hàn Lập đối với thi hài nhàn nhạt nói ra. 

 

Dứt lời, hắn thu hồi ánh mắt, tiện tay cầm lấy một trong ba khối ngọc giản còn lại trên mặt đất, dán vào mi tâm. 

 

Sau một lát, khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi nhếch lên. 

 

Bên trong cái ngọc giản này ghi chép phương pháp chuẩn xác để luyện chế Địa Chích hóa thân. 

 

Hắn trước mắt đang rất muốn tìm hiểu một chút về cái phương pháp luyện chế này. 

 

Căn cứ theo lời kể bên trong, luyện chế Địa Chích hóa thân không chỉ có trình tự luyện chế cực kì phức tạp ra, hơn nữa cũng cần rất nhiều loại tài liệu pha tạp, hỗn tạp khác nhau, cực kì khó tìm, mà tài liệu đặc thù nhất và cũng không thể thiếu được nhất chính là một loại Linh tài tên là "Đản Hồn Hoa. " 

 

Lúc luyện chế Địa Chích hóa thân, nguyên liệu phải có là một cây Đản Hồn Hoa nguyên vẹn, từ đó lấy ra Đản hồn Dịch thể, sau đó cho thêm các tài liệu khác vào, cùng nhau luyện chế mới có thể thành công. 

 

Hoa này càng lâu năm thì hiệu quả luyện chế càng tốt, linh trí của hóa thân cũng càng cao, nhưng tối thiểu phải từ vạn năm trở lên, nếu không không có cách nào đạt được hiệu quả trong việc ngưng hồn, nếu hoa này từ mười vạn năm trở lên, đạt được hiệu quả ngưng hồn có thể nói là gần như hoàn mỹ. 

 

Ở phần cuối cùng của ngọc giản, cũng có giới thiệu và mô tả sơ qua về Đản Hồn Hoa, hoa này sinh trưởng dưới trăm năm có lá không có hoa, trăm năm mới có thể nở ra một đóa hoa trắng, ngàn năm sau thì màu sắc và hoa văn từ trắng chuyển sang đỏ, năm ngàn năm sau chuyển từ đỏ sang tím, tám ngàn năm thì màu sắc càng đậm, sẽ sinh ra một nhụy hoa hình dạng mào gà, đến lúc hoa được vạn năm, trên cánh hoa sẽ xuất hiện một đạo kim văn, cứ cách vạn năm sẽ xuất hiện thêm một đạo. Về phần từ mười vạn năm trở lên, hoa có xuất hiện bất kì biến hóa gì hay không cũng không thấy có bất kì ghi chép gì trong ngọc giản, có lẽ bởi vì nó quá mức hiếm thấy. 

 

Hoa này ngoại trừ dùng để luyện chế Địa Chích hóa thân ra còn lợi ích giúp Địa Tiên đột phá tiến giai khi găp bình cảnh, nhưng quá trình chăm sóc lại cực kì khó khăn, nghe nói có thể tìm được một cây đã ngoài ngàn năm đã là phượng mao lân giác, cho nên trên thị trường tại toàn bộ Hắc Phong Hải Vực, đừng nói có Đản Hồn Hoa hơn vạn năm, mà là năm nghìn năm cũng thập phần hiếm thấy, căn bản chính là có muốn cũng không được. 

 

Bên cạnh Hàn Lập cách đó không xa, dĩ nhiên chính là Đản Hồn hoa không thể nghi ngờ, xem hình dáng của nó ít nhất cũng đã hơn tám nghìn năm, nếu đem bán tại Hắc Phong Hải, tuyệt đối đủ khiến cho một gia tộc Địa tiên đồng dạng táng gia bại sản. 

 

Hàn Lập trong lòng suy nghĩ, lấy một cái ngọc giản khác cầm lên. 

 

Kết quả là, nội dung bên trong khối ngọc giản có chút đặc thù, cách sử dụng từ ngữ có chút khác biệt so với bình thường, mang hàm nghĩa hàm nghĩa thập phần tối nghĩa thâm ảo. 

 

Ngay từ đầu hắn thấy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng khi hắn nghiên cứu một lúc sau đó, liền kinh hỉ phát hiện, ngọc giản này ghi chép phương pháp luyện hóa Tín niệm lực 

 

Trong đó bao gồm cách sử dụng Tín niệm lực cho bản thân, cũng như làm sao chuyển hóa làm Pháp lực cùng với cách ngưng tụ lực lượng pháp tắc. 

 

Về phần còn lại trong ngọc giản, ghi chép một ít tâm đắc của Lạc Mông trong quá trình tu luyện hằng ngày cùng với một ít giải thích phân tích đối với cách tu luyện Tổ Thần. 

 

Hàn Lập nhìn qua loa một chút, không nghiên cứu cẩn thận, bất quá, trong ngọc giản có nhắc đến một ít nội dung khiến hắn có chút để tâm 

 

Bởi vì vị trí địa lý Hắc Phong Hải Vực khá đặc thù, diện tích hải dương rộng lớn hơn xa cả lục địa, ở nơi này thiên địa nguyên khi chảy xuôi bên trong, dĩ nhiên là Thủy thuộc tính là sung túc nhất. 

 

Cho nên ở chỗ này, nếu ngưng tụ cùng tu luyện Thủy pháp tắc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với tu luyện các loại pháp tắc lực lượng khác, hơn nữa bởi vì thiên thời địa lợi, nếu cùng với người khác tranh đấu tại đây, sử dụng Thủy thuộc tính sẽ tăng thêm ba phần công lực so với loại pháp tắc khác. 

 

Cũng chính bởi vì điểm này, nếu muốn tìm Địa Tiên điển tịch có chứa Thủy pháp tắc ở nơi này sẽ dễ dàng không ít, tuy nhiên, điều này cũng khiến cho tất cả tài nguyên lực lượng có chứa thủy pháp tắc đều rất khan hiếm, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị người điên cuồng tranh đoạt. 

 

Hàn Lập đem ba khối ngọc giản thu hồi, ánh mắt chú ý lên nhẫn trữ vật, tìm tòi trong đó. 

 

Quả nhiên, bên trong nhẫn trữ vật toàn là tài liệu luyện chế Thủy thuộc tính hóa thân Địa Chích đã được nhắc ở trong ngọc giản, trong đó bao gồm cả pho tượng đầu lâu bằng Lam tinh thạch mà lúc trước hắn đã gặp qua. 

 

Hàn Lập không khách khí thu lấy toàn bộ đồ vật bên trong túi trữ vật, sau đó nhìn về gốc Đản Hồn Hoa cách đó không xa. 

 

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn tiến đến vài bước, đem Chưởng Thiên Bình hắn thường hay đeo trước ngực lấy xuống, mở nắp bình, cẩn thận đem một giọt lục dịch trong bình, rót xuống. 

 

Đây là số lục dịch hắn đã ngưng tụ được trước khi rời khỏi Linh Hoàn Giới, kể từ lúc hắn đặt chân đến Hắc Phong Hải Vực này, tâm tư hắn đặt trên việc thoát khỏi xiềng xích nên không có cơ hội sử dụng, lưu lại lục dịch đến bây giờ. 

 

Hiện tại có bình này đem hoa kia thúc dục sinh trưởng đến hơn vạn năm là không khó, nếu như thời gian cho phép, hắn còn tính toán đem hoa này thúc dục sinh trưởng lên đến mười vạn năm. 

 

Trong thời gian tiếp theo, hắn tìm tòi toàn bộ khu rừng cũng như lầu gỗ qua một lần cũng không có phát hiện chỗ nào đặc biệt, liền từ không gian thông đạo quay trở về mật thất. 

 

Lúc hắn vừa mới bay ra khỏi thông đạo, trong nháy mắt, lối đi ông ông rung động lắc lư, tản mát ra một chùm quang mang màu trắng rộng lớn, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất vô tung. 

 

Ngọc bài màu tắng một lần nữa lại hiện ra, bên ngoài Linh quang lập lòe, lơ lửng trên không, tản mát ra từng đợt không gian chấn động yếu ớt. 

 

Hàn Lập thò tay thu Ngọc bài về, đem cất vào vòng tay trữ vật của hắn. 

 

Cái ngọc bài này xem ra chính là chìa khóa mở ra bí cảnh của Lạc Mông Tổ thần 

 

Hôm nay, cấm chế của vật ấy đã bị hắn phá vỡ, về sau liền giống như bản thân đang mang theo một kiện Động Thiên Chi Bảo, làm chuyện gì cũng tiện lợi rất nhiều. 

 

Hàn Lập nghĩ vậy, liền khoanh chân ngồi xuống, đem khối ngọc giản ghi lại phương pháp luyện chế Địa Chích hóa thân ra tìm hiểu. 

 

Thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, trên không Ô Mông Đảo hiện ra một vòng trăng tròn sáng tỏ, đã đến thời gian buổi tối. 

 

Vốn tại trong mật thất khoanh chân tìm hiểu Hàn Lập, bỗng nhiên đứng dậy, lóe lên phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài viện. 

 

Hắn ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng to lớn trên không trung, thò tay đem Chưởng Thiên Bình trên cổ gỡ xuống, để trên mặt đất. 

 

Không bao lâu, từng đạo bạch quang từ phía trên không thả xuống, hội tụ phía trên tiểu bình, hình thành từng quang điểm màu trắng, xung quanh bình hiện ra một khe hở màu trắng thật lớn, có chút chói mắt. 

 

Hàn Lập mắt thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. 

 

Động tĩnh mà Chưởng Thiên Bình hấp thụ Nguyệt Hoa tại Tiên Giới so với lúc ở Linh Hoàn giới muốn lớn hơn rất nhiều, lúc trước chỉ cần ánh trăng sung túc, liền có thể ngưng tụ ra một giọt lục dịch sau hai ngày, còn tình huống trước mắt, chẳng lẽ liền có thể ngưng tụ ra một giọt trong một ngày? 

 

Hàn Lập có chút hưng phấn nghĩ đến, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. 

 

Một chùm ánh sáng màu xanh hiện lên, bao trùm dị tượng xung quanh Chưởng Thiên Bình 

 

Sau đó, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, lấy ra ngọc giản lúc trước, tiếp tục tham ngộ. 

 

Một đêm trôi qua. 

 

Hàn Lập mở to mắt, phất tay xua tán ánh sáng màu xanh, cầm lấy Chưởng Thiên Bình, biểu tình hơi ngẩn ra. 

 

Nắp bình căn bản không có cách nào mở ra, nói cách khác, trong bình cũng không có ngưng tụ ra lục dịch. 

 

"Có lẽ vẫn phải là hai ngày..." 

 

Hàn Lập có chút bất đắc dĩ thì thào một tiếng, không có quá mức để trong lòng, ngồi nguyên tại chỗ tiếp tục nhắm mắt tìm hiểu. 

 

Cho đến khi màn đêm buông xuống, thời điểm dị tượng khi tiểu bình hấp thu Nguyệt Hoa xuất hiện, hắn mới lần nữa thi pháp che lại dị tượng. 

 

Kết quả buổi sáng ngày hôm sau, hắn lần nữa cầm lấy Chưởng Thiên Bình, sắc mặt có chút khó coi. 

 

Bởi vì tiểu bình như trước không có cách nào mở ra! 

 

"Chẳng lẽ thiên địa linh khí ở Tiên Giới không có nồng đậm như ở Linh Hoàn Giới sao?" 

 

Trong đầu Hàn Lập xuất hiện ý niệm có chút hoang đường, liền lập tức bị hắn bác bỏ. 

 

Đêm hôm đó, hắn một lần nữa đem Chưởng Thiên Bình đặt ở trong tiểu viện, lúc này đây, hắn không có nhắm mắt tìm hiểu ngọc giản, chăm chú nhìn chằm chằm vào tiểu bình không chớp mắt. 

 

Kết quả thu được là tình huống tiểu bình hấp thu ánh sáng Nguyệt Hoa không có bất kì biến hóa nào, nhưng mà đến sáng sớm hôm sau, lục dịch không có xuất hiện. 

 

Điều này làm cho tâm tình Hàn Lập có chút nôn nóng. 

 

Phải biết rằng, sở dĩ hắn có thể đi đến được như hôm nay, ngoại trừ việc chú ý cẩn thận ở bên ngoài, có thể nói phần còn lại đều nhờ vào công lao của Chưởng Thiên Bình, nếu như bình này đã mất khả năng ngưng tụ lục dịch, chính là hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất rối 

 

Như trước mắt, nếu muốn làm Đản Hồn Hoa sinh trưởng đến vạn năm, chỉ sợ là một sự tình cực kì khó giải quyết. 

 

Chẳng qua hiện tại nếu đưa ra kết luận thì còn khá sớm, dù sao nơi này là Chân Tiên giới, không giống như Linh Hoàn Giới hoặc Linh Giới. 

 

Hắn mang theo vài phần hy vọng, tiếp tục thử nghiệm 

 

Ngày thứ tư, lục dịch vẫn không có xuất hiện. 

 

Ngày thứ năm, giống như trước. 

 

Ngày thứ sáu... 

 

Nháy mắt, đã qua hơn mười ngày. 

 

Ban đêm, Chưởng Thiên Bình vẫn hấp thụ bạch quang như trước đây, nhưng mà sự xuất hiện của thần bí lục dịch vẫn không có chút dấu vết nào. 

 

Bên trong mật thất, Hàn Lập nhìn Chưởng Thiên Bình trước mắt, thần sắc có chút âm trầm. 

 

Nhớ ngày đó tại Nhân giới, bất quá cũng tầm bảy tám ngày là ngưng tụ được một giọt lục dịch, hôm nay đã gấp đôi thời gian so với trước kia, trong bình vẫn trống không, chuyện này đó giờ chưa từng phát sinh làm cho hắn có cảm giác trở tay không kịp. 

 

Trải qua những ngày này suy nghĩ, hắn cũng nghĩ đến hai khả năng. 

 

Thứ nhất, bởi vì nguyên nhân nằm ở Chân Tiên giới. 

 

Căn cứ lời lúc trước của Chân Tiên Mã Lương khi hạ giới đã nói, Chưởng Thiên Bình chính là vật thuộc về Cửu Thiên Quan, một thế lực lớn ở Tiên Giới. 

 

Giờ phút này tiểu bình trở về Tiên Giới, trong đó hẳn đã phát sinh một chút biến hóa mà hắn đã không thể nhận ra. 

 

Thứ hai, lúc ở bên trong giới diện, cùng với Độc Mục Cự Nhân chiến đấu một trận, bình này đã hấp thụ một đạo pháp tắc ẩn chứa lực lượng trì trệ ánh sáng, đã sinh ra một ít ảnh hưởng đến bình. 

 

Hàn Lập thở nhẹ thở ra một hơi, thần tình chậm rãi khôi phục bình tĩnh. 

 

Chưởng Thiên Bình mặc dù là bảo vật quan trọng nhất của hắn, bất quá cũng cũng không có nghĩa là nếu thiếu nó, hắn liền không cách nào sinh tồn. 

 

Hơn nữa, tình huống của Chưởng Thiên Bình hôm nay, cũng cũng không có nghĩa là không có cách nào sinh ra lục dịch, tối thiểu, mỗi lúc trời tối nó còn có thể hấp thu bạch quang. 

 

Đi từng bước xem từng bước vậy. 

 

...